BI KỊCH TA TON 


Huỳnh Ngọc Chiến 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Huỳnh Ngọc Chiến 
BI KỊCH TẠ TỐN 


H ay tưởng tượng cảnh trời chiều trên Bang hoa đảo, một 
hòn đảo xa xôi hoang vắng vùng cực Bắc, giữa những làn 
gió lạnh cắt da, một trung niên thân hình khôi vĩ, râu tóc 
vàng rực, mặc áo khoác da thú, đôi mắt trắng dã mù loà, 
tay cầm thanh đại đao lấp lánh trong ánh trời chiều, đứng cô 
liêu trầm mặc như một nhà sư nhập định, rồi bỗng nhiên cất 
lên tiếng rú làm kinh động cả bầu thái hư lạnh buốt. Không 
phải là tiếng hú giác ngộ Trường khiếu nhất thanh hàn thái 
hư của một Không Lộ thiền sư [1] mà là tiếng rú cực kì đau 
thương và bi phẫn của con mãnh sư bị thương : Kim mao Sư 
vương Tạ Tốn. 

Một tuyệt đại cao thủ với kiến văn vô cùng uyên bác, một 
con người văn võ kiêm toàn, Phó giáo chủ của Minh giáo, 
một tài năng hã n hữu trong võ lâm, chỉ vì một phút nông 
nỗi hồ đồ, bị biến thành vật hiến tế trong trò chơi tai ác của 
ĐịnhMệnh. Ông đã trải qua cảnh đoạn trường trong cuộc 
sống : vợ bị ham hiếp rồi bức tử, đứa con trai yêu duy nhất 
bị giết chết. Oái ăm thay, kẻ gây ra thảm kịch cho gia đình 
Tạ Tốn không ai khác mà chính là vị ân sư mà ông đã hàm 
nặng ơn sâu và coi như cha đẻ : Hỗn nguyên Phích lịch thủ 
Thành Khôn. Gây án xong, Thành Khôn tuyệt tích giang hồ. 
Từ đó, để tìm ra tung tích Thành Khôn, Tạ Tốn lao vào 
những cuộc đồ sát phi lí điên cuồng. Mỗi khi giết người xong, 
ông lại đề tên Thành Khôn với hi vọng ngây thơ là Thành 
Khôn sẽ xuất đầu lộ diện để cùng mình tương kiến. Trong khi 


đó, Thành Khôn lại âm thầm nấp trong bóng tối và tiếp tục 
gieo rắc ngộ nhận thương đau cho đồ đệ của mình, tiếp tục 
đẩy Tạ Tốn vào những cuộc sát nhân vô cớ. Và tội lỗi ngày 
càng kéo Tạ Tốn lún sâu vào tội lỗi. Một nỗi đau sâu sắc 
khác của Tạ Tốn là cái chết của Không Kiến đại sư, một cao 
tăng chùa Thiếu Lâm, người tự nguyện đứng ra hoà giải mối 
cừu hận giữa hai thay trò và hi vọng cứu van sát kiếp cho võ 
lâm. Hình ảnh Không Kiến đại sư, dù chỉ xuất hiện rất ngắn 
và chỉ qua lời kể của Tạ Tốn, đã để lại ấn tượng vô cùng cảm 
động trong lòng người đọc : đem tính mạng mình ra để điều 
hoà mối xung đột bất khả vã n hồi bằng tình yêu bao la và 
lòng dung nhẫn mênh mông. Một hình ảnh xả thân hi sinh 
phi thường với tinh than vô ngã tuyệt đôí mà ta thỉnh thoảng 
chỉ thấy trong nền văn hoá phương Đông. Thủ đoạn của 
Thành Khôn và cái mẹo vặt của Tạ Tốn đã đẩy vị thần tăng 
chùa Thiếu Lâm vào chổ chết. Môn Kim cương thần công hộ 
thân của Không Kiến chỉ bảo vệ được cho vị thần tăng đáng 
kính kia trước những ngọn Thất Thương quyền cực kì tàn độc 
nhưng lại không bảo vệ được ông trước mưu mô âm hiểm 
của con người !. 

Từ đó, cả hai phe hắc bạch đều xem Tạ Tốn là kẻ tử thù, 
khiến ông không còn đất dung thân dù giang hồ rộng bao la. 
Cái lí do tồn tai cua Tạ Tốn trên cõi đời này, cái raison d’ 
être của ông giờ đây chỉ còn là sự hờn căm và rửa hận. Tạ 
Tốn có cái lí của mình trong những cơn đồ sát vô nghĩa và 
Thành Khôn cũng có cái lí của chính ông : trả thù cho một 
mối tình tuyệt vọng. Cõi giang hồ đầy dẫy ân oán thị phi đã 
đẩy dan hai thầy trò vào chốn tận cùng chốn diêu mang phi 


lí cõi tồn sinh. 

Rồi vì để chiêm nghiệm cho ra cái điều huyền mật trong 
thanh bảo đao Đồ long nhằm tìm ra một môn võ công lợi hại 
để giết được kẻ thù là ân sư Thành Khôn, Tạ Tốn đã ép buộc 
vợ chồng Trương Thuý Sơn cùng mình lưu lạc trên Băng hoả 
đảo. Do Tạ Tốn tâm trí thất thường nên đã giao đấu với 
Trương Thuý Sơn. Và Hân Tố Tố đã ném kim châm làm mù 
mắt Tạ Tốn để hổ trợ chồng. Vốn đã mang bao tâm sự u uất 
khổ đau, giờ đây sự cuồng điên trong tâm hồn Tạ Tốn lại lên 
đến cực điểm. Vì võ công ông quá cao siêu nên vợ chồng 
Thuý Sơn, dù là hai tay cao thủ, cũng phải luôn luôn trốn 
tránh Tạ Tốn trên hoang đảo chỉ có ba người. 

Khi Hân Tố Tố chuẩn bị lâm bồn, Thuý Sơn, do lo sợ, phải 
đào sẵn một cái hố trước hang động đang trú ẩn để đề 
phòng Tạ Ton. Qua nhiên ông đã tìm đến va rơi xuống hố. 
Khi nhảy ra được khỏi hố với thanh kiếm do Thuý Sơn đâm 
sâu trên trán, Tạ Tốn giận dữ tột độ, toan xông vào hang để 
giết luôn cả hai vợ chồng Thuý Sơn thì đúng lúc Vô Kị cất 
tiếng khóc chào đời. Tiếng khóc hài nhi giữa đêm khuya 
thanh vắng như một tiếng chuông cảnh tỉnh bỗng nhiên 
đánh thức lương tri của con hùng sư cuồng điên trong cơn 
tuý sát : dĩ vãng lại hiện về với hình ảnh đứa con trai yêu bị 
thảm tử. Một chỉ tiết dù rất nhỏ nhưng làm cho ta vô cùng 
cảm động. Nếu không thế thì ta sẽ vì đời mà giận dỗi Kim 
Dung biết mấy ! Tính nhân bản, và chổ cao diệu của ngòi 
bút Kim Dung là ở điểm đó. Một tâm hồn hời hợt với bút lực 
tầm thường sẽ không bao giờ thể hiện nỗi những cái u uẩn 
khuất khúc vô cùng phức tạp trong tâm lí con người[2]. Hình 


ảnh hài nhi, trong truyền thống Viễn đông, vẫn thường 
tượng trưng cho đức Sinh của Tạo hoá. Chỉ có những tác giả 
có cái nhìn sâu tham vào bản chất con người, những đôi mắt 
trông thấu sáu cõi, những tấm long nghĩ suốt nghìn đời 3 
mới có được bút lực tinh tế dường kia ! Có khi chỉ vì một sự 
cố rất 

nhỏ vô tình trong đời mà cuộc đời ta lại chuyển sang hướng 
khác. Đồ tể buông đao là thành Phật. Đọc đến đây ta chợt 
hiểu vì sao tác phẩm Kim Dung lại có sức cuốn hút độc giả 
đến thế trong bao năm qua. Hãy gạt bỏ đi những môn võ 
công không thực, hãy gạt bỏ đi những chiêu thức hoang 
đường, cái cốt lõi trong tác phẩm Kim Dung hiện ra vẫn là 
hình ảnh con người phù du tư diệt phải một mình khoắc 
khoải đối diện với bao ân oán thị phi rối răm chằng chịt giữa 
cõi đời phi lí mênh mông ! Con người, ngay cả bậc anh hùng, 
nhiều khi vẫn là trò chơi trong bàn tay tai quái của Định 
Mệnh mà mọi nỗ lực vượt qua đều dường như vấp phải một 
bức tường bất khả tư nghì ! Đôi tình nhân hạnh phúc Trương 
Thuý Sơn và Hân Tố Tố phải cùng nhau tự vẫn ngay trước 
mặt bao vị tôn trưởng để thành tựu mộng đầu oan nghiệt và 
con hùng sư khổ đau Tạ Tốn lại phải tiếp tục sống để rửa 
sạch mối hờn căm. 

Trên Băng hoả đảo, Tạ Tốn nhận Vô Kị làm nghĩa tử và 
truyền thụ toàn bộ võ công siêu việt, với hoài vọng đứa con 
nuôi thông minh và đôn hậu kia sẽ thành toàn được những 
gì mà ông còn để dỡ dang trong tâm nguyện. Người anh 
hùng trong một phút nông nỗi hồ đồ đã để lại mối hận ngàn 
năm ! Anh hùng di hận kỉ thiên niên (Thơ Nguyễn Trã ¡ ). 


Trải qua bao gian khó, Tạ Tốn lại một mình tìm về được 
Trung thổ để tiếp tục tầm thù. Cuối cùng, ông cũng hội diện 
được với cừu nhân dưới lốt nhà sư Viên Chân trên đỉnh Thiếu 
Lâm và rửa được mối hận bình sinh. Thù xưa đã trả. Ân oán 
đã tan. Lé ra Tạ Tốn phải thấy lòng ung dung thanh thản 
nhưng giờ đây ông lại đối diện với những hang hố đen ngòm 
của cuộc tồn sinh : mọi sự việc trên đời bỗng trở nên hư 
huyền trống rỗng. 

Trong cuộc đấu tranh tầm thù dài dằng dặc đó, kẻ thất bại 
đã bị chết, nhưng kẻ chiến thắng lại rơi vào sự cô đơn. Và 
chính trong nỗi cô đơn ấy, cái tận cùng phi lí của nhân gian 
lại hiện nguyên hình : Thị phi thành bại chuyển đầu không. 
Chuyện đúng sai hay thành bại ở trên đời, khi đã trải qua rồi 
và quay đầu nhìn lại, mới hay chỉ là hư không trống rỗng. 
Không biết tự bao giờ, ở Viễn đông, con người thường đem 
bao nhiêu chuyện thương tâm trong suốt bình sinh hướng về 
cưa Không để mong nhờ Phật pháp tiêu giải [4] và những 
người anh hùng khi đến đường cùng lại thường xuống tóc đi 
tu. Anh hùng mạt lộ bán vi tăng. Tạ Tốn dù không là anh 
hùng mat lộ, nhưng cơ duyên đủ chín mùi để ông nhận chân 
ra được những tấn tuồng hư huyễn của nhân gian, nên ông 
tự phế bỏ võ công, xin qui y cửa Phật và tự nguyện chịu 
đựng mọi thứ đờm rã ¡ nhơ bẩn khạc nhổ lên người và mọi 
sự thoá mạ của những người có người thân bị ông giết chết. 
Ta tin rằng trong suốt bình 

sinh, có lẽ chưa bao gìơ tâm hồn Tạ Tốn lại thấy thanh thản 
bằng lúc quì gối để chịu đựng nỗi nhục hình ghê gớm đó, nỗi 
nhục hình mà bất kì một người học võ nào cũng đều thấy 


đau đớn hơn là cái chết. “Tạ Tốn hay đống phân bò cũng 
chẳng có gì khác nhau!”.Câu nói cuôí cùng đầy minh triết 
của con hùng sư một thời chọc trời khuấy nước, làm khuynh 
đảo cả giang hồ, đã khép lại tấn thảm kịch của một đại cao 
thủ kiêu hùng nhưng, trong tác phẩm Kim Dung, lại tiếp tục 
mở ra những trang bi kịch khác của võ lâm. 


Chú giải của tác giả bài viết : 

[1] Hữu thời trực thướng cô phong đỉnh 

Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư 

( Có khi lên thẳng đỉnh núi cô liêu 

Cất tiếng hú dài làm lạnh buốt cả bầu trời ) 

[2] Tên sát nhân giết mướn với đôi tay day máu nhu 
Santiago (?) trong phim Một mình chống lại Mafia lại sẵn 
sàng chịu chết vì một cháu bé gái xa lạ mà y bắt làm con tin 
để bảo vệ cho chính tính mạng của mình trên đường chạy 
trốn sự truy lùng của cảnh sát ! Một chi tiết mang tính nhân 
bản cao độ làm người xem vô cùng cảm động 

[3] Nhẫn phù lục cực, tâm quán thiên thu (Lời tựa truyện 
Kiều của Mộng Liên đường chủ nhân ) 

[4] Bình sinh kỉ hứa thương tâm sự 

Bất hướng Không môn hà xứ tiêu ? (Thơ Vương Duy) 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Thái Nhi 
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên 
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003 


